Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


PHƯƠNG PHÁP u, V, T, w 
PHÂN TÍCH NHÂN TỬ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ 


(Bùi Thế Việt - Chuyên gia Thủ Thuật CASIO) 


A. Giới thiệu 

Tôi (Bùi Thế Việt) tham gia diễn đàn từ hồi lớp 8. Khi đó, tôi vô cùng thắc mắc vì sao các anh 
chị giải đề thi đại học lại có thể giải quyết những bài toán về PTVT, BPT, HPT, ... một cách nhanh gọn 
như đặt ẩn phụ hợp lý, nhóm nhân tử, lấy PT(1) + kPT( 2), ... Từ đó, tôi tự mày mò nghiên cứu và đã có 
nhiều phương pháp, thủ thuật CASIO hỗ trợ quá trình giải toán. Ví dụ như lớp 9 tôi đăng lên diễn đàn 
thủ thuật giải phương trình bậc 4, rút gọn biểu thức, chia biểu thức, ... nhanh chóng bằng CASIO; lớp 
10 đăng thủ thuật phân tích nhân tử, chia biểu thức chứa căn, s.o.s chứng minh phương trình bậc 4 vô 
nghiệm, giải BĐT bằng CASIO, ... 

Cũng nhờ một thời chém mưa chém gió trên diễn đàn, tôi đã trưởng thành hơn nhiều, và trong kỳ 
thi THPT Quốc Gia 2015, tôi đã được trọn vẹn 10 điểm môn toán (82/900.000 người được điểm 10). Giờ 
tôi đã là sinh viên năm nhất, và cũng là giáo viên trung tâm luyện thi Vted.vn của anh Đặng Thành Nam. 
Vậy mà đến tận bây giờ, tôi mới quay trở lại diễn đàn. Muốn làm một gì đó mơi mới, tôi muốn giới thiệu 
cho bạn đọc phương pháp u, V, T, w để giải phương trình vô tỷ dạng một căn và nhiều căn thức ... 

B. Ý tưởng 

Bạn đọc đã bao giờ thắc mắc làm thế nào mà có thể phân tích được nhân tử thành như sau : 

a) x 3 + 3x + 2 — X 2 \j2x 2 — X — 1 = + 1 — V2x 2 — X — 1 j (^\/2x 2 — X — 1 + X 2 + X + 1 j 

b) 6x — 1 — (Ax — 1) -ựl — X — 2 (x + 1) yjx + T = (Vl — X — 2\/x + T — lj (Vl —'X + yjX + 1 — lj 

Đối với một số người tư duy tốt, họ sẽ hỳ hục ngồi nháp, tách đủ kiểu để sao có nhân tử chung rồi 
đi nhóm nhân hên hợp. Tuy nhiên, với những người lười tư duy như tôi hoặc như một phần không nhỏ 
các bạn khác, chúng ta cần một công cụ hỗ trợ việc phân tích nhân tử như trên. Đó là chiếc máy tính 
CASIO hoặc VINACAL mà chắc hẳn bạn đọc nào cũng có. 

Để làm được điều như trên, tôi chia bài toán thành 3 giai đoạn : 

Bước 1: Tìm nhân tử 
Bước 2: Chia biểu thức 

Bước 3: Tiếp tục tìm nhân tử (nếu còn) hoặc đánh giá vô nghiệm. 

Cụ thể chi tiết từng phần, tôi sẽ trình bày ở dưới. 

Tuy nhiên u, V, T, w mà là gì ? u, V, T, w không hẳn là một phương pháp, mà đây là một công 
thức để thực hiện bước 2 - chia biểu thức. Đây cũng chính là mấu chốt cho việc phân tích thành nhân tử 
bằng CASIO. 

c. Yêu cầu 

Đối với một số bạn đọc chưa biết nhiều về CASIO, vui lòng xem qua bài viết này hoặc xem video 
này hoặc tài liệu PDF chi tiết hơn ở đây. Cụ thể, thứ chúng ta cần bao gồm : 


1 











Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 

• Rút gọn biểu thức bằng CASIO 

• Tìm các nghiệm bằng CASIO 

• Kỹ năng sử dụng CASIO như CALC, STO, ENG, ... 

• Làm việc với số phức trong Mode 2 CMPLX 


D. Thực hiện 

Chúng ta sẽ lần lượt đi qua từng giai đoạn của Ý Tưởng trên : 

Phần 1: Tìm nhân tử : 

Làm thế nào để tìm được nhân tử ? Làm sao để biết X 3 + 3x + 2 — X 2 v/2 X 2 — X — 1 có nhân tử 

+ 1 — \/2x 2 — X — ??? 

Phưong pháp tìm nhân tử đơn giản như saư : 

Nếu nhân tử có nghiệm X — Xo thì phương trình ban đầu cũng có nghiệm X — Xo Vậy thì nếu chúng 
ta biết phương trình ban đầu có nghiệm X = Xo thì sẽ tìm được nhân tử chứa nghiệm X = Xo ấy. 

2 _|_ yj' \~Ị 

Ví dụ: Phương trình X 3 + 3 X + 2 = x 2 y/2x 2 — X ~ 1 có nghiệm X — -y -— 

Khi đó V2x 2 -X- 1 = \ị 21 = 5+ ^ = X + 1 suy ra nhân tử là (y/2x 2 -x-l - X - l) 


Vấn đề cần được giải quyết ở đây gồm : 


Làm thế nào để tìm được nghiệm lẻ như X — 


3 + VĨ7 


• Làm thế nào biến đổi nhanh chóng "—lị—— — - 

• Làm thế nào để tìm được nhân tử khi biết nghiệm hữu tỷ ? 


Nhờ quá trình mày mò, nghiên cứu dựa theo ý tưởng trên, tôi đã xây dựng được thủ thuật tìm nhân tử 
cho phương trình vô tỷ như sau : 


• Một căn thức f(x) + g(x)y/h{x) — 0 

• Nhiều căn thức u \/p(x) + V \/q(x) + Ty / p(x)q(x) + w = 0 


Bước 1: Viết biểu thức. Ân Shift + SOLVE, tìm các nghiệm (nếu có) và lưu vào A, B, 0, ... 
Bước 2: Xét các trường hợp nghiệm 


THI: Phương trình có ít nhất 2 nghiệm vô tỷ kị , k 2 sao cho 


j kị + k 2 G Q 

[ k\k 2 G Q 


hoặc ít nhất 2 nghiệm hữu tỷ 


k\, k 2 G Q 


Khi đó nhân tử sẽ là : 
^ \Jh(x) + ax + bj với 


a = 


kị - k 2 
b = -y/hỢtĩ) - bkị 


2 
























Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Ị a _ y/pQi) - y/p(k 2 ) 

(VpV) + a^q{x) + b ) với < \/q(kị) - V q(k 2 ) 

[ò = -y/pih) - ay/q{k i) 

TH2: Phương trình có 1 nghiệm vô tỷ k] hoặc có 1 nghiệm hữu tỷ k\. 

Xét phương trình đổi dấu f(x) — g(x)\/h(x ) = 0 hoặc đối với dạng nhiều căn là : 

• —U\/p(x) + V \/q(x) — T \/p(x)q(x) + w = 0 

• Uy/p(x) — V A Jq{x) — T v / p(x)q(x) + w = 0 

• — u\Jp{x) — V y/q(x) + T y/p(x)q(x) + w = 0 


Nếu phương trình này có thêm nghiệm vô tỷ k 2 sao cho 
Khi đó nhân tử sẽ là : 


a — 


VKki) + \fh(k 2 ) 


\Jh(x) + ax + bj với ị kị — k-2 

b — —\Jh(ki) — ak\ 

{ n _ y/p(kĩ) +my/p(k 2 ) 
\ỉq{ki) + ny/q(k 2 ) 
b = -\fpikx) - a\Jq(ki) 


kị + k 2 G c 
k\k 2 G Q 


hoặc 1 nghiệm hữu tỷ k 2 G Q 


Nếu k 2 sinh ra từ phương trình đổi dấn 
Nến k 2 sinh ra từ phương trình đổi dấn 
Nến k 2 sinh ra từ phương trình đổi dấn 


\/p(x) thì m — 1 và n — —1. 

A Jq{x) thì m — — 1 và n — 1. 
y/p{x)q{x) thì m — 1 và n — 1. 


TH3: Phương trình đổi dấu không tìm được k 2 thỏa mãn điều kiện trên. Chúng ta sẽ xem xét nó ở phần 
nâng cao. 

Ví dụ minh họa: 

Ví dụ 1: Giải phương trình: 

X 3 — X 2 + 5 = X {x — 2) V2 X 2 — 1 

Bước 1: Nhập X 3 — X 2 + 5 — X (x — 2) \/2 X 2 — 1 và tìm các nghiệm, ta được 2 nghiệm là ki — 5 và k 2 — — 1. 

í aẠQi) - \ZKk-i) _ 1 

Bước 2: Nhân tử ("\/2 X 2 — 1 + ax + b) với <1 kị — k 2 

Ị b — —\Jh{kì) — akị = —2 

Kết luận: Nhân tử là (^V2x 2 — ĩ — X — 2j 
Ví dụ 2: Giải phương trình: 

(2 X + 5) yj X — 1 — (3 X — 5) yjx + 3 — yj X + 3-ựx — ĩ + 4 X — 11 = 0 

Bước 1: Nhập (2x + 5) \JX — 1 — (3x — 5) -\/a: + 3 — Va: + 3 \/íc — 1 + 4 X — 11 và tìm các nghiệm, ta được 
2 nghiệm là kị — 12.166563 và k 2 — 1.433436 


3 






















































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


ị a = Vp(ki) - y/p(k 2 ) = _3 
Bước 2: Nhân tử ịy/x — 1 + a\/x + 3 + b^j với < \J q(kì) — -ự q(k 2 ) 2 

[b = -y/p{k i) - ữy/ q{k\) = I 
Kết luận: Nhân tử là ịĩy/x — I — 3y/x + 3 + 5^ 

Ví dụ 3: Giải phương trình: 

4x 3 — 6x + 3 = (2 X 2 + 3 X — 4) \/2 X 2 — 1 

Bước 1: Nhập 4x 3 — 6x + 3 = (2x 2 + 3x —4) a/2 X 2 — 1 và tìm các nghiệm, ta được 3 nghiệm là 
kỵ = 3.2247448 và k 2 = -1.724744 và k 3 = 1 

Bước 2: Thành thử thấy kị + k 2 ị. Q Tất cả các nghiệm rơi vào TH2 
Tìm nghiệm phương trình 


4 X 3 — 6 X + 3 + (2 X 2 + 3 X — 4) V2 


X* 


1 = 0 


Ta được 3 nghiệm là kị — 0.7247448 và k 5 — 0.775255 và k 6 = — 1 
ki + k§ G Q 
Ẫ; 2 + G Q 


Thành thử thấy 


Vậy phương trình này có 3 nhân tử ( \/2 X 2 — 1 + ax + b ) với 


a = 


\/h{kì) + ì/h(k 5 ) 


k\ - k 5 

b — —\Zh(kị) — akị — 2 


= -2 


tự cho các cặp (k 2 ,kị) và (k 3 ,k G ) 

Kết luận: Nhân tử là Ịa/2 X 2 — ĩ — 2x + 2j và ^2\/2 X 2 — ĩ + 2x — 1 j và ^\/2 X 2 — T — xj 
Ví dụ 4: Giải phương trình: 


và tương 


11 \/2 X - 1 - 7 \/3 X + 1 - 5 V2 X - l\/3 X + 1 + 10 X + 5 

Bước 1: Nhập 11 \J2 X — 1 — 7 \/3x + 1 — 5 y/2x — l\/3x + 1 + 10 X + 5 ta được 2 nghiệm là = 5 và 
fc 2 = 0.549157... 

Bước 2: Đổi dấn trước căn: 


• —11 yj2x — 1 — 7\/3x + 1 + 5 \j2x — l\/3x + 1 + 10X + 5 = 0 có nghiệm = 1. 

• 11 \/2x — 1 + 7\/3x + 1 + 5 \j2x — ly/3x + 1 + 10X + 5 = 0 vô nghiệm. 

• 11 \/2x — 1 + 7 \/3x + 1 + 5 y/2 X — l\/3 X + T + 10X + 5 = 0 có nghiệm kị — 2.330842... 

Vậy áp dụng công thức với (ki, k 3 ) và (k 2 , kị) ta được nhân tử dạng ị^\Jp(x) + a-\/ q(x) + với 

í = Vp(ki) + y/p(k 3 ) = _ 2 

• { y/õợẽĩ) - ựq(k 3 ) 

{ b = -y/p(k i) - ay/q(k i) = 5 

{ n _ \Jp(k 2 ) + y/p(fc 4 ) _ _1 
\fq{k 2 ) + y/q(k 4 ) 2 

b = ~\/p(k 2 ) -a^q(k 2 ) = ị 


4 




























































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Kết luận: Nhân tử là ^\/2 X — 1 — 2 \/3 X + 1 + 5 j và ^2 \/2 X — ĩ — \/3 X + 1 + 1 j 
Nhận xét: Có lẽ bước tìm nhân tử này quyết định tới hướng đi của bài toán. Chúng ta có thể nhờ nhân 
tử tìm được này để nhóm hợp lý trong phương pháp nhân liên hợp hoặc đặt ẩn phụ. Bạn đọc có thể tự 
mình tìm lời giải cho 4 bài toán trên nhờ các nhân tử tìm được. 

Nhiều bạn có suy nghĩ "trẻ trâu", bài nào cũng đi bình phương khử căn thức nên nghĩ rằng tìm nhân 
tử vừa khó vừa lâu. Lâu hay không là còn do độ phức tạp của bài toán và chứng minh phần còn lại vô 
nghiệm, còn bình phương khử căn thức chưa chắc đã giải quyết được bài toán. Bạn đọc có thể xem ví dụ 
dưới đây: 

Ví dụ 5: Giải phương trình: 

2 X 3 — 4 X 2 + X — 3 = (x 2 — 3 X + l) Vx 2 + 3 

Cách 1: Bình phương khử căn thức: 

Ta có: 

2x 3 — 4x 2 + X — 3 = (x 2 — 3x + 1) \JX 2 + 3 
(2x 3 — 4x 2 + X — 3) 2 = (x 2 — 3x + l) 2 (x 2 + 3) 

3x 6 — 10x 5 + 6x 4 + 4x 3 — 9x 2 + 12x + 6 = 0 
-+> (x + 1) (3x 2 — 4x — 2) (x 3 — 3x 2 + 3x — 3) = 0 
Tuy nhiên, giải quyết X 3 — 3 X 2 + 3 X — 3 = 0 thế nào được ? 

Bật mí: X 3 — 3 X 2 + 3 X — 3 = {x — l) 3 — 2 và nghiệm của nó không thỏa mãn PTVT. 

Đây là một bài cơ bản để tôi lấy ví dụ. Vậy điều gì xảy ra nếu tôi cho một phương trình sau khi bình 

phương nó có thêm nghiệm cực xấu hoặc hệ số của nó cực to ? Phương pháp sau sẽ tối ưu hơn: 

Cách 2: Phân tích nhân tử : 

Ta có: 


PT <+■ (^/x 2 + 3 — 2 X + 1 j ịy/x 2 + 3 + X 2 — X j =0 
Và \/x 2 + 3 + X 2 — X > V3 + X 2 — X > 0 

Cách làm này rất ngắn và "ảo diệu". Vậy thì làm thế nào tìm được nhân tử còn lại khi biết một vài nhân 
tử của bài toán ? Tôi sẽ giới thiệu cho bạn đọc công thức u, V, T, w để chia biểu thức: 

Phần 2: Chia biểu thức: 

Dạng 1: Một căn thức: 

Xét phép chia hết sau: /( x ) + g^) V^Ị = u + VựhẸ) 

p{x) + q{x)ựh{x) 


Công thức u, V: 

Dặt I = /M+gWVT) vầB= Khi đđ; 

p(x) + q(x)y/h(x) p{x) H— q(x)y/h(x) 


2 ựhỊx) 


Áp dụng: 


5 
























Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Bước 1: Viết biểu thức, CALC cho X — 1000. Ân Shiít + STO + A (gán vào A) 

Bước 2: Sửa biểu thức, đổi dấu trước căn, CALC cho X — 1000. Ân Shiít + STO + B (gán vào B) 
Bước 3: Sử dụng công thức u, V để tìm u và V theo X. 

Ví dụ minh họa: 

Ví dụ 1: Rút gọn biểu thức: 

4 X 5 — 2 X 4 — 8 X 2 + 2 X + 2 — (6 X 3 — 7 X 2 — 1) V2 X 3 - 1 
V2 X 3 - 1 + 2 - 3 X 

Bước 1: CALC cho X — 1000 và lưu vào Ả ta được Ả — 8.9397997... • 10 10 

Bước 2: Đổi dấu, CALC cho X — 1000 và lưu vào B ta được B = —8.9397995... • 10 10 

{ „ A + B 

u = y- = 2001 = 2x + 1 

A — B 

V = — ?==== = 1999000 = 2x 2 - X 
2V2x 3 - 1 

Đáp số: 2x + 1 (2 X 2 — x) y/2 X 3 — 1 
Dạng 2: Nhiều căn thức: 

Xét phép chia hết sau : 

Aị Vp{x) + B\ \Jq(x) + Ciy/p(x)q(x) + Dị 
A 2 \/p( x ) + B 2 y/q(xj + c 2 y/p{x)q{x) + D 2 
— 1 u y/p(x) + V ựtq{x) + T y/p(x)q(x) + w 


Công thức u, V, T, W: 

Đặt: 

A Aị ựpịx) + Bị + Cị y/p(x)q(x) + Dị 

~ A 2 y/p(x) + B- 2 \Jq(x) + c 2 y/p(x)q(x) + D 2 

R = -Aị VpĩẶ) + Bị vgxj - ƠỊ p(x)q(x) + Dị 

~ -A 2 ựp(x) + B 2 y/q(x) - C 2 y / p(x)q(x) + D 2 

m r = Aị VpỤB) - Bị - Ọiyp(x)q(x) + Di 
~ A 2 y/p(x) - B 2 yjq(x) - C 2 yjp{x)q(x) + D 2 

n = -Ai Vp(x) - Bị ựq(x) + Ciy/p(x)q(x) + Dị 

- -A 2 y/p(x) - B 2 \Jq(x) + c 2 y/p(x)q(x) + D 2 

Khi đó: 

TT A-B + C-D 

• u = - -=== - 

4 y/p{x) 

_„ A+B-C-D 
4 vMa) 

m A-B-C+D 

• T = —-— — 

4 y/p{x)q{x) 

. TI/ A + B + C + D 
4 


6 






















































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Ví dụ minh họa: 

Ví dụ 2: Rút gọn biểu thức : 


4 X 5 — 2 X 4 — 8 X 2 + 2 X + 2 — (6 X 3 — 7 X 2 — 1) V2 X 3 - 1 


V2 X 3 - 1 + 2 - 3 X 


Bài toán này không CALC cho X — 1000 được vì không thỏa mãn ĐKXĐ. Tuy nhiên, chúng ta có thể 
CALC cho X — 0.0001 hoặc vào MODE 2 CMPLX (complex) và CALC cho X — 1000. 

Bước 1: Vào MODE 2 CMPLX 

Bước 2: Nhập biểu thức, CALC cho X — 1000 và ta lưu vào A ta được Ả — 31604.945 — 1031.605ỉ 

Bước 3: Sửa biểu thức, đổi dấu \Jx + 1 lưu vào B ta được B — —31608.945 + 968.3927 

Bước 4: Sửa biểu thức, đổi dấu \/ì — X lưu vào c ta được c — 31604.945 + 1031.6067 

Bước 5: Sửa biểu thức, đổi dấu \Jx + 1 và yj\ — X và lưu vào D ta được D — —31608.945 — 968.3927 

Bước 6: Sử dụng công thức u, V, T, w : 

TT A-B + C-D 

• u =- , -= 999 = X — 1 

4vx+ĩ 

.v= A+ fz£ ;X -1 

4\/l — X 

%T= Ạ Z B-C + D = , 

4\/l — X 2 


• w 


A+B+C+D 


-2 


4 


Đáp số: (x — 1) y/x + 1 — \/l — X — y/l — X 2 — 2 

Vậy là bây giờ, nếu chỉ cho phương trình, bạn đọc có thể phân tích nhân tử được chứ ? 
Ví dụ 3: Giải phương trình: 


X + 79 - (2x + 47) Vx^2 - 2 (x + 19) Vx + 2 + 31 Vx 2 -4 = 0 


A = 13.16656315 
Bước 1: Tìm nghiệm: < B = 2.4334368 


2 - 3Vx + 2 + 5 ) 

Bước 3: Chia biểu thức: 



X + 79 - (2x + 47) ựx^2 - 2 (x + 19) 2 + 31\/x 2 - 4 


u\fĩ: — 2 + V\/x + 2 + TV X 2 — 4 + w 


2^x — 2 — 3 a/íc + 2 + 5 


Ta được: 


7 














































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


mU = áự^± = M 9 

4\/x^2 


T . A + B-C-D 

• V — - , - 

4\/ X + 2 

_ Ẩ-5-Ơ+D 

• T — - - 

4\/x 2 — 4 


= -3 

= 2 



= 2x + 5 


Vậy: 

X + 79 - (2x + 47) ựx^2 - 2 (x + 19) vĩ+2 + 31 Vx 2 - 4 ,- - n n _ 

--—-- y, ~ n . ---- = -9y/x - 2 - 3Vx + 2 + 2Vx 2 - 4 + 2x + 5 

2y / x^2 - 3x/xT2 + 5 

Bước 4: Tiếp tục tìm nghiệm phương trình — 9y/x — 2 — 3\/x + 2 + 2\/x 2 — 4 + 2x + 5 = 0 
Bước 5: Tìm nhân tử X~ 2 — 4\/x + 2 + 7^ 

Bước 6: Chia biểu thức : 


-9y/x^2 - 3 VxT2 + 2\/x 2 - 4 + 2x + 5 = (y/x ^2 - 4a/xT2 + 7 ) (~v / x^2 - V^T2 - 1 ) 

Kết luận: ^2\/x — 2 — 3\/x + 2 + 5^ ^\/x — 2 — 4\/x + 2 + 7^ \/x — 2 — \/x + 2 — 

Ví dụ 4: Giải phương trình: 


X 3 — 2x 2 + lOx — 6 — 2 (x + 1) Vx 3 — 1 + (x 2 — 8x + 10 ) \Jx — 1 = 0 


Bước 1: Tìm nghiệm: 
Bước 2: Gọi nhân tử: 


í Ẩ = 4- Vẽ 

I {> 1 • v/õ 


(^/x 2 + X + 1 + w\/x — 1 + v^j ta được: 


u — 


VT + 4+ 1 


V -D -D -t- 1 


\A4 — 1 — a/5 — 1 

V — —\J A 2 + A + 1 — U\J~Ã 


= -3 


1 = 0 


Nhân tử là: ^\/x 2 + X + 1 — 3\/x — 
Bước 3: Chia biểu thức: 


X 


3 — 2x 2 + lOx — 6 — 2 (x + 1) \/x 3 — 1 + (x 2 — 8x + 10) \/x — 1 


\JX 2 T X T 1 — 3\/x — 1 


= UVx 2 + X + 1+V\A; — 1+TVx 3 — l+w 


Ta có: 


' TT A-B + C-D 

u — —==^=- — X 
4vx 2 T X + 1 
A+ầ-ờ-D _ 0 

V = — . = X — 2 

Ạ\/x — ĩ 

r= A-é-C+P = 1 

4Vx 3 — 1 

w = d± j^Ịb = 


4 


































































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Kết luận: 


X 


2x 2 + lũx — 6 — 2 {x + 1) Vx 3 — 1 + (x 2 — 8x + 10) y/x — 1 = 0 


(Va; 2 + a; + 1 — 3\V — l) ( xy/x 2 + x + 1 + (x — 2) Vz — 1 + y/x 3 — 1 + 3^ — 3) =0 

Tiếp tục, ta thấy: aVX 2 + X + 1 + (x — 2) Vc — 1 + VX 3 — 1 + 3íc — 3 > 0 nên vô lý. 

Bài toán được giải quyết. 

Ví dụ 5: Giải phương trình: 


15x 2 + 19x + 8 + (9x + 10) \/ĩ^r - 4 (3x + 4) VĨTx - (5x + 14) y/l - X 2 = 0 


Hướng dẫn: 

Bước 1: Tìm nghiệm ta được 2 nghiệm là: 

• Đổi dấu trước căn của \/l — X ta được: 


Ad = 


24 

25 


Ả = -0.90383671 


Phương trình này có 2 nghiệm là: 


15x 2 + 19x + 8 - (9.X- + 10) y/ĩ-x - 4 (3x + 4) ựl + x + (5x + 14) Vl - X 2 = 0 

B = 0.663836717 
c = -0.65218961 

• Đổi dấu trước căn của y/1 + X ta được: 

15x 2 + 19x + 8 + (9x + 10) -ựl — X + 4 (3x + 4) \/l + X + (5x + 14) Vl — X 2 — 0 
Phương trình này vô nghiệm. 

• Đổi dấu trước căn của \/l — X và \/l + X ta được: 

15x 2 + 19x + 8 - (9x + 10) Vl-X + 4 (3x + 4) Vl + X - (5x + 14) Vl - X 2 = 0 

f x 2 = 0 

Phương trình này có 2 nghiệm là: < 24 

l Xs = _ 25 

6 

Thành thử thấy A + B = — -A- 6 Q 

25 

Bước 2: Tìm nhân tử ^\/l — X + uy/ 1 + X + v^j chứa nghiệm A bằng cách: 

vT^Ã+vT 

u — - , — , = 2 

y/l + A-y/l + B 

V = —y/ĩ — A — Uy/Ĩ + A — —2 
Vậy nhân tử là: ^\/l — X + 2\/l + X — 2^ 

Bước 3: Tìm nhân tử (y /1 — X + uy/ 1 + X + v) chứa nghiệm Xị — — bằng cách: 

V / 25 


24 / 24 „ , 

“"7 
' = 2 


— \/l — 0 — Uy/ 1 + 0 + V = 0 


1 

2 =>• ^2\/l — X — y/l + X + 1 j 


9 















































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Hoặc: 


24 / 24 

l ~ủ + u v + ủ +v = ữ 

21 r 24 . 

-’ / 1 + §-“v 1 -i +i,=0 


u — — 1 

^ <! 6 
V — - 


(òy/ĩ^x - 5 V 1 + X + 6 ) 


Bước 4: 

Cách 1: Chia biểu thức: 


lõa: 2 + 19x + 8 - (9x + 10) y/ĩ=x + 4 (3x + 4) yT+x - (5x + 14) Vl - X 2 
(\/l — X + 2a/1 + X — 2) (2\/l — X — \/l + X + l) 

= Vx/Ĩ^x + Vv^ĩTx + T\/r^ 2 + w 


Lần lượt CALC cho X = 0.001 và lưu: 


/ 






15x 2 + 19x + 8 + (9x + 10) VT^x - 4 (3x + 4) VĨTx - (5x + 14) y/l - X 2 

(ựr^x + 2vTT^ - 2) ẸỤl^Ẽ - ựmẼ + 1) 

15x 2 + 19x + 8 - (9x + 10) VT^x - 4 (3x + 4) y/ĩ+x + (5x + 14) y/1 - X 2 
(-ựĩ=x + 2yT Tx - 2) (-2ựr=m - yT Tx + l) 

15x 2 + 19x + 8 + (9x + 10) \/l — X + 4 (3x + 4) yjl + X + (5x + 14) \/l — X 2 

(vT^ - 2 vTT^ - 2) (2-ựĩ^x + x/ĨT^ + 1) 

15x 2 + 19x + 8- (9x + 10) ựĩ=x + 4 (3x + 4) y/ĩ + x - (5x + 14) yj\-x 2 

(~ựĩ=x - 2vTT^ - 2) (~2ựĩ^ + x/ĨT^ + 1) 


-4 4 = -0.6002499... 
-+B = -2.0035006... 
-4 c = -4.0034996.. 
-4 D = -4.003499... 


Từ đó ta được: 


( 






„_A-B + C-D_ 


V = 


. 4 VT^Ỵ 
A+B-C- 


D 


= 0 


Wĩ±x _ 

A-Ể-Ờ+P 

.y 1 - A- 

w = 4±£± c + b = _4. 0Ũ3 = _4 - 3* 


Vậy: 


15x 2 + 19x + 8 - (9x + 10) ựr=x + 4 (3x + 4) x /ĨTx - (5x + 14) y/1 - X 2 
(\/ĩ — X + 2^/1 + £ — 2) (2i/l — X — vH + X + l) 

= —\JĨ — X — \/l — X 2 — 4 — 3x 

Cách 2: Chia biểu thức: 

15x 2 + 19x + 8 - (9x + 10) y/ĩ^x + 4 (3x + 4) x/ĨTx - (5x + 14) y/1 - X 2 
(Vĩ^ĩ + 2 vTTx - 2) (5x/ĩ^x - 5 vT+~x + 6) 

= Uựĩ^x + V^/ĨTx + Tựĩ^ 2 + w 

Lần lượt CALC cho X = 0.001 và lưu: 


10 



















































































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 




15x 2 

+ 

19x + 8 + 

(9x 

+ 10) Vĩ 3 

X — 

4 (3x + 

4) VI + X - 

■ (5x + 14) 

Vi — X 2 



(vT 

— X 

+ 2a/1 + X 

-2) 

(5 Vl - 

X - 5V1 + 

X + 6) 


15x 2 

+ 

19x + 8 — 

(9x 

+ 10) 

X — 

4 (3x + 

4) Vl + X + 

■ (5x + 14) 

Vl — X 2 



(—\/r 

— X 

+ 2i/l + £ ■ 

-2) 

(-5V1 

— X — 5V1 + X + 6) 


15x 2 

+ 

19x + 8 + 

(9x 

+ 10) vT= 

■ X + 

4 (3x + 

4) Vl + X + (5x + 14) 

Vl — X 2 



(vT 

— X 

-2V1 + X 

-2) 

(5 Vl - 

■ X + 5V1 + 

X + 6) 


15x 2 

+ 

19x + 8 — 

(9x 

+10) Vĩ 3 

X + 

4 (3x + 

4) Vl + X - 

(5x + 14) 

Vl — X 2 



(—\/T" 

— X 

-2V1 + X- 

-2) 

(-5V1 

— X + 5V1 + X + 6) 



->A = -2.000999... 
->B = -1.001500... 
-+ c = -1.000500.. 
-+D = -0.001000... 


Từ đó ta được: 






w = 


A-B+C-D_ 1 

( _ _ 2 
A + Ễ-C-D _ 1 

. 4vTTX — 2 

1 \/1 — . V 2 

^ +B + C +° =- 1.001 = -1 - 
4 


X 


Vậy: 


15x 2 + 19x + 8 - (9x + 10) ựĩ^x + 4 (3x + 4) yT+x - (5x + 14) Vl - X 2 
(\/l — X + 2 vT+~x — 2) (—5\/l — X + 5\/l + X + 6) 

= — ^y/1 — X - ^ a /1 + X — 1 — x 

Kết luận: 


15x 2 + 19x + 8 - (9x + 10) vT^ã) + 4 (3x + 4) yT+x - (5x + 14) Vl - X 2 
= - (vT^x + 2 VĨTx - 2) (2 VĨ^Ẽ - \/T+x + l) (y/T^x + Vl -£ 2 + 4 + 3x) 

= ~ (Vl — X + 2Vl + X - 2) (5V1 — X - 5Vl + X + 6) (Vl — X + Vl + X + 1 + +) 

Nhận xét: Vậy với những bài toán có nghiệm bội thì sao ? 

Tôi có một bổ đề cực kỳ ngắn gọn để kiểm tra phương trình có nghiệm bội kép hay bội ba, bội bốn, ... 
Bạn đọc quan tâm có thể xem chi tiết ở phần nâng cao. 

Ví dụ 6: Giải phương trình: 

7x 2 + 22 — 4 \Jx — 1 — 3Vx + 4 — 6x\/x — l\/x + 4 = 0 


Hướng dẫn: 

Bước 1: Tìm nghiệm ta được nghiệm là: X = 5. 

Bước 2: Đổi dấu trước căn ta được: 

• 7x 2 + 22 + 4 \/x — 1 — 3y/x + 4 + Qx\/X — ly/X + 4 = 0 vô nghiệm. 

• 7x 2 + 22 — 4\Vc — 1 + 3-ựx + 4 + 6xV;E — lV^ + 4 = 0 vô nghiệm. 

• 7x 2 + 22 + 4y/x — 1 + 3vV + 4 — 6xVx — lV# + 4 = 0 vô nghiệm. 


11 






















































































Bước 3: Xác định nghiệm bội 
Ta có: 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


7x 2 + 22 — Ay/x — 1 — 3y/x + 4 — Qxy/x — ly/x + 4 
lim--——-= 0 

x->5 _ X — 5 

7x 2 + 22 — 4-V! — 1 — 3V^ + 4 — — lV^ + 4 97 

lim -- —-—-75 -= — 

ị x _ 5)2 96 

Vậy bài toán này có nghiệm bội kép X = 5 

Bước 4: Tìm nhân tử chứa nghiệm bội kép: \JX — T + a\JX + 4 + 

Ta có: 

a = --^7-——— = —7 =» b = 7 =>■ ( 2y/x — 1 — 3\/x + 4 + 5 

d / Ị —Ị——\ I 2 2 V 

Chia biểu thức: 


7x 2 + 22 — ị\fx — 1 — 3-\/x + 4 — 6x\/x — l\/x + 4 

2 V!^I - 3V!T! + 5 


= u\Jx — 1 + VV:£ + 4 + TVx — 1-s/x + 4 + w 


Ta CALC cho X = 1000 và tính: 


( 




Ả = -36910.33046 
B = -84875.59149 

=>- < 

c = 79676.78400 
D = 26904.33799 


rr A-B + C-D 3984 4x - 16 

u = -- 7 == -= 796.8 = - 7 — = ——- 

4 y/x — ĩ 5 5 

V = 4±gghr = —1801.8 = = _ to+i 

4\/x + 4 _ 5 5 

1 A-B-C+D _ 6 

2 1 —_ - 1 — — 1.2 = —- 

4\[x~p ly/x + 4 5 

w = 4±1±Ể±R : -3801 2 = -H22Ẽ Ị _Ị^+« 


Kết luận: 


7x 2 + 22 — 4-v/x — 1 — 3V;£ + 4 — 6x\/x — l\/x + 4 = 0 
4» ị (2-ựx — ĩ — 3-ựx + 4 + 5) (4 (2 — 4) \/x — 1 — 9 (x + 1) \Jx + 4 — 6V^ — IV# + 4 — 19x — 6) = 0 

Dễ thấy 4 (2 — 4) yjx — 1 — 4 (2 + 1) Vĩ + 4 < 0 
Vậy bài toán được giải quyết. 

Chắc bạn đọc đã có thể sử dụng công thức u, V, T, w để phân tích nhân tử một số bài toán khó rồi. Bạn 
đọc có thể cùng tôi thực hành những bài toán sau : 

Ví dụ 7: Giải bất phương trình: 

(x 2 — X — 6) \Jx — 1 + (2 — 2) \/x + 1 > 3x 2 — 9x + 2 

Hướng dẫn: BPT 44 (y/x^ĩ - 1 ) (Vãn 7 ! - 2 ) (2x + 1 + Xyfx^ĩ - 3V^Ĩ - 2Vx 2 - 1 ) > 0 
Ví dụ 8: Giải bất phương trình: (Đề thi thử lần 1 - THPT Chuyên ĐH Vinh - 2016) 


12 



































































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


X 2 + 4Va: + 2 < X + 2 ^1 + Vx 2 + 3^ 

Hướng dẫn: BPT 44 (V^+2 + Va : 2 + 3 — 3j ^Va: + 2 — Va : 2 + 3 — 1 j > 0 
Ví dụ 9: Giải phương trình: 


\Jx + 2 + \J3 — X — X 3 — X 2 + 4:X + 1 — 0 

Hướng dẫn: 

PT 44 (Va: + 2 + \/3 — X — 3) 

X [(—X 2 + 3x + 10) v^T2 + (x 2 + 6x + 8) V3 — X + ( 3x + 6) Va: + 2V3 — X + 6x + 14] = 0 
Ví dụ 10: Giải phương trình: 


2x 3 + 3x 2 + 1 = 2x 2 Vx 2 + 3x + V3x 2 + 1 

Hướng dẫn: PT 44 ị (V3x 2 + ĩ - l) (2 Va: 2 + 3x - 2x - 3) (2 Va: 2 + 3x - 3V3a: 2 + ĩ + 2x) = 0 

9 

Ví dụ 11: Giải phương trình: 

/-— /——- 3 l3x — 13 

Va: - 2 — VãT+T = ự--- 

Hướng dẫn: 

PT 44 4(V^2 - VÕTĨ) 3 = 3x- 13 

44 I (Vã 777 ^ - 2VÍ + Ĩ + 3) (l3y/x^2 - 22VÍTĨ + lGy/x^2ựx + ĩ - lGx - 19) = 0 
Ví dụ 12: Giải phương trình: 

Va: 2 + 9x — 1 + xVll — 3x = 2x + 3 


Hướng dẫn: 

PT =4- X 2 + 9x — 1 = (ícVll — 3x — 2x — 3) 2 

4» (Vll -3x - 1) (Vll - 3x - 3) (x 2 + 7 + 2V11 -3x) = 0 
Ví dụ 13: Giải phương trình: 

VPrHG2Õã^-l36 + xV—x 2 — Ax + 31 = 3x + 2 


Hướng dẫn: 

PT =4 (ícV— a: 2 — 4x + 31 — 3x — 2) 2 = 7x 2 + 20x — 86 

4» (V— X 2 — 4x + 31 — 4) (V—a: 2 — 4a: + 31 — l) (V—a: 2 — 4x + 31 + X 2 + 7) = 0 

Ví dụ 14: Giải phương trình: 

X + 4Va: + 3 + 2 V 3 — 2x — 11 


13 
















































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Hướng dẫn: PT 4» y- UVx + 3 + y/3 - 2x - 9 ) Uy/xTã - V3 - 2x + 27 ) = 0 

18 

Ví dụ 15: Giải phương trình: 

2y/x + 2 - 8V2-X + 8-n/Ĩ - 2 ? + 15x - 34 = 0 

Hướng dẫn: PT 4» (vx + 2 - 4-v/2^õ) (vĩ+2 - ịs/2^x - 2 ) = 0 
Ví dụ 16: Giải bất phương trình: 

(x 2 — X — 6 ) \Jx — 1 + {x — 2) \/x + 1 < 3x 2 — 9x + 2 

Hướng dẫn: BPT (\/x — 1 — 1 ) {yjx + ĩ — 2 ) (3\/x — ĩ — x\/x + ĩ + 2\Jx — l\/x + ĩ — 2x — 1 ) >0 
Chúng ta đã đi qưa gần cuối đoạn đường phân tích nhân tử. Tuy nhiên, vẫn còn một số thứ cần phải làm 
rõ: 

E. Nâng Cao 

Có thể bạn đọc đã thấy, việc tìm nghiệm giúp chúng ta tìm được nhân tử. Các trường hợp có 2 
nghiệm vô tỷ, 1 nghiệm vô tỷ, 2 nghiệm hữu tỷ thì đã có công thức. Vậy còn trường hợp 1 nghiệm hữu tỷ 
thì tính sao ? Liệu nó có thể phân tích thành nhân tử được ? 

Tôi tạm chia trường hợp 1 nghiệm hữu tỷ duy nhất k\ G Q thành các trường hợp nhỏ hơn như sau: 

a) Sau khi đổi dấu, tìm được nghiệm hữu tỷ k 2 G Q Trường hợp cơ bản này đã có công thức ở trên rồi. 
Bạn đọc có thể xem lại. 

b) Sau khi đổi dấu, không tìm được nghiệm hữu tỷ k 2 G Q nhưng tìm được 2 nghiệm vô tỷ fc 3 , kị sao cho 

Aq + G Q ? 9 __ . 7 ? _ 

Khi đó, nhân tử của bài toán sẽ là đôi dấu của nhân tử chứa hai nghiệm k's, kị 

kãkị G Q 

Ví dụ 1: Giải phương trình 3x 2 — 7 X — 8 — (3x — 4) V X 2 — X — 1 = 0 
Ta có: 


Phương trình 3x 2 — 7 X — 8 — (3 x — 4) \J X 2 — X — 1 = 0 có nghiệm duy nhất X = — ^ 

Phương trình 3x 2 — 7x — 8 + (3x — 4:) V X 2 — X — 1 = 0 có 2 nghiệm k\ — 2.55396793 và = —5.22063459 

Từ đó ta tìm được nhân tử của bài toán này là ị2y/ X 2 — X — 1 — X + 6^ 

Kết luận: PT (^\/x 2 — X — 1 — X — 1 j ^2 VX 2 — X — 1 — X + 6^ =0 

c) Phương trình có nghiệm bội X — kị 

Để kiểm tra nghiệm bội, chúng ta dùng bổ đề dưới đây: 


Nếu lim 


/ 0*0 

(x — kỴ 


= 0 thì f(x) có nghiệm X — k bội n + 1 


Ví dụ 2: Giải phương trình 2 X A + 2 X 3 + 2 X 2 — 2 X — 1 = (2 X 3 + 2 X 2 — 1 ) y/2 X 2 — 1 
Ta có: 


Phương trình 2x 4 + 2x 3 + 2x 2 — 2x — l — ( 2 X 3 + 2 X 2 — 1 ) v2 X 2 — 1 = 0 có nghiệm duy nhất X = 1. 
Phương trình 2 X 4 + 2 X 3 + 2 X 2 — 2 X — 1 + (2 X 3 + 2 X 2 — 1 ) y/2 X 2 — 1 = 0 có 2 nghiệm Xi = 0.7178... và 
x 2 = —2.3098... 

Hai nghiệm này có tổng, tích không phải hữu tỷ nên không làm ăn được gì. 

Kiểm tra nghiệm bội : 


14 































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Ta CÓ: lim 
Ta có: lim 


2 X 4 + 2 X 3 + 2 X 2 - 2 X - 1 - (2 X 3 + 2 X 2 - 1) y/2 X 2 - 1 


= 0 
= -5 


X — 1 

2 X 4 + 2 X 3 + 2 X 2 - 2 X - 1 - (2 X 3 + 2 X 2 - 1) V2 X 2 - 1 

(x — l) 2 

Kết luận: Phương trình đã cho có bội kép X — 1 
Vậy tìm nhân tử chứa bội kép như thế nào? 

Giả sử bài toán có nhân tử ịv 2 X 2 — 1 + ax + thì đạo hàm theo X của \J2 X 2 — 1 + ax + b tại X 

phải bằng 0 

Tức a = —— (\/2x 2 — 1^) = —2 Từ đó ta có thể tìm được b = 1 

dx\ J x=1 

Vậy nhân tử của bài toán này là ^ ự2 X 2 — 1 — 2x + 1^ 

Tiếp theo là phân tích thành nhân tử nó, ta được đáp án như saư: 


= 1 


PT 4» (y2x 2 — 1 — 2x + ((x 2 + 2 X + l) V2 X 2 - 1 + X 2 ) =0 

Bài toán được giải quyết. 

d) Phương trình dạng một căn thức \/ax + b 

Điều đặc biệt của phương trình dạng này là luôn có nhân tử ịy ax + b — \J ak\ + bj 

Ví dụ 3: Giải phương trình X 2 + 2 X + 9 — (x 2 — 2 x + 9) \/2 X + 1 = 0 

Ta có: Phương trình X 2 + 2 X + 9 — (x 2 — 2 X + 9) \/2 X + 1 = 0 có nghiệm duy nhất x = 0 

Ta có: Phương trình x 2 + 2 X + 9 + (x 2 — 2 X + 9) \/2 X + 1 = 0 vô nghiệm 

Kiểm tra nghiệm bội: Không thỏa mãn. 

Tuy nhiên nhờ nghiệm X = 0 nên có thể xác định luôn phương trình này có nhân tử [y/2x + 1 — l) 

Kết luận: PT (^V2x + T — 1 j ^x 2 — 2 X + 7 — 2 \j2x + = 0 

e) Phương trình dạng nhiều căn thức Ảy/ax + b + B\/ax + c + c\J(ax + b ) (ax + c ) + -D = 0 

Tương tự như trên, phương trình này luôn có nhân tử dạng ^\/ax + b — y/ax + c + pj hoặc ^ựax + b + y/ax + c • 
Ví dụ 4: Giải phương trình \/x + 1 + x\fx — 2 — X 2 + 4 = 0 

Phương trình này có nghiệm duy nhất X = 3 vì vậy nên nó luôn có nhân tử [yựx + 1 — \Jx — 2 — l) hoặc 
{y/x + ĩ + y/x — 2 — 3) 

Kết luận: 


PT i (vĩ + ĩ — yjx — 2 — 1 j ^\/x + T + (x + 3) \Jx — 2 + (x + 2) \/x + l\Ac — 2 + X 2 — 1 j =0 

PT <=> —i ỊvĩTI + \Jx — 2 — 3j ^3 VaT+T + 3 (x + 1) \Jx — 2 + (x + 2) V# + l\/x — 2 — X 2 + 7^ = 0 

Ví dụ 5: Giải phương trình 3x\J X — 1 — (x + 1) \/x + 2 — \/x — iVx + 2 + 2 = 0 
Phương trình này có nghiệm duy nhất X = 2 

Kết luận: 


PT +> ^\/x — 1 — y/x + 2 + 1 j ^x\/x — 1 + (x — 1) Vx + 2 + 2xj = 0 


15 























































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


PT ^ — g (v^TĨ + \J X — 2 — 3^ ^3 \Jx + T + 3 (x + 1) \JX — 2 + (x + 2) + Ĩn/x — 2 — X 2 + 7^ = 0 

Ví dụ 6: Giải phương trình X 2 — 4x — 6 + 5x\/x — 1 + 5\/x + 2 — (3x — 1) Vx — ĩ\/ã; + 2 = 0 
Phương trình này có nghiệm X — 2 hoặc X — Yg nhưng vẫn có nhân tử như trên. 

Kết luận: 


PT ^Vx — 1 — 3\/x + 2 + 5 j ^x\/x — 1 + \/x + 2^ = 0 

PT (Vx — I — yjX + 2 + 1 j ^2x\/x — T + 2\/a: + 2 — {x + 1) Vx — l\Ac + 2 — X 2 — 2j =0 

f) Phương trình dạng một căn thức \J ( ax ) 2 + bx + c 

Phương trình này hầu như có nhân tử dạng (ax) 2 + bx + c — ax + hoặc ^\/(aa:) 2 + bx + c + ax + q^j 

g) Phương trình dạng nhiều căn thức chứa \J ( ax ) 2 + bx + c và \J ( mx ) 2 + nx + p 

Phương trình này hầu như có nhân tử dạng ịm\/ ( ax ) 2 + bx + c — ( 1 \J(rnx) 2 + nx + p + hoặc 
ịm\/ ( ax ) 2 + bx + c + a\/ (mx) 2 + nx + p + 

h) Các dạng còn lại: Phương trình có bậc trong căn lớn hơn bậc hạng tử không chứa căn. Vì bậc của nó 
bé nên khử căn thức hoặc nhân liên hợp là phương pháp được ưu tiên. 

Ngoài ra, chúng ta có thể dùng đạo hàm hoặc đánh giá để chứng minh. 

Sau khi đi qua về các trường hợp nghiệm thì một vấn đề đau đầu nữa mà chúng ta có thể mắc phải đó là 
chứng minh phần còn lại (sau khi phân tích nhân tử) vô nghiệm. Bạn đọc có thể tham khảo cách sử dụng 
s.o.s của tôi để giải quyết nó. 

Ví dụ 1: Giải phương trình 

3 - X 3 + (x 3 - 2x - 1) V2-X 2 = 0 

Lời giải của tôi vô cùng ngắn gọn như saư: 

Ta có: 


PT <=> i (\/2 — X 2 + X — 2) (x 3 + X 2 — X — 4 + (x 2 + X — 1) \J2 — X 2 ) = 0 

Ta luôn có: 

X 3 + X 2 — X — 4 + (x 2 + X — 1) \J2 — X 2 — 

4(( &+6+3 ^(^4) 2 +i(^-f) 2 +ỉH) 2+ ẩ) <0 

Lời giải chi tiết dành cho bạn đọc. 

Làm thế nào để tôi có được lời giải như trên ? 

Ta kiếm cách chứng minh 

/ (x) = X 3 + X 2 — X — 4 + (x 2 + X — l) \J2 — X 2 < 0 


16 







































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Đây là một bài toán siêu chặt nên điểm rơi của chúng ta phải lấy gần đúng nhất có thể ... 
Bước 1: Tìm điểm rơi f'(x) = 0^x= 1.3692... 

Bước 2: Tìm nhân tử chứa điểm rơi: 


X 


= 1.3692... =► V2-X 2 = 0.3537... ^ \Í2 


X* 


V2 


X* 


Bước 3: Chia biểu thức: g {x) — 


X 


3 + X 2 — X — 4 + (x 2 + X — 1) \/2 — X 2 


V2VVV 2 


Vào Mode 2, nhập biểu thức và CALC cho X — 1000 ta được: 


g 0) = -1001.66799 - 1000.33233/ 
=> 3 g (x) = -3005.0039 - 3000.9969/ 
=>• 3 g (x) Ri —3x — 5 — 3\/2 — X 2 


Bước 4: Tìm dư 

3 (x 3 + X 2 — X — 4 + (x 2 + X — 1) \/2 — X 2 ) + r \/2 — X 2 — (3x + 5 + 3\/2 — X 2 ) 

10 49 


= Vr x - -77 + xV 2 — 
9 


X* 


10 49 _ v 

Bước 5: Chứng minh h (x) — v~x — -7- + xV 2 — X 2 < 0 Cách làm gần tương tự như trên . . 

3 9 


• Bước 5.1: Điểm rơi X = 1.3344... 


Bước 5.2: Mối hên hệ giữa X và \/2 — X 2 là V 2 — X 2 = 0.4683 


X 


Bước 5.3: Khử căn bằng BDT cauchy hoặc S.O.S: 

10 49 r- -- 3/ /--- x\2 4 


-X 


9 


+ xV2 - X 2 + - ịy2 -X 2 - §)- 


10 


= + TT X 

3 3 


22 


X 


13 

36 


< 0 


Đó chính là lý do vì sao tôi có lời giải s.o.s đẹp như vậy ... 

Đây là cách làm tổng quát cho những bài toán siêu chặt, còn nếu bài toán “lỏng lẻo” hơn một tí thì có thể 
không cần phải lấy gần đúng ... 

Ví dụ như ta lấy điểm rơi X = 1 thì nhân tử nghiệm kép của nó là: ^\/2 — X 2 + X — 2^ 

Khi đó: 


X 3 + X 2 — X — 4 + (x 2 + X — 1) \/2 — X 2 
= (y/2 - X 2 + X - 2) (x 2 + 2x - V2 - X 2 ) + 3x - 2 - 3^2 - X 2 
= (y/2 - X 2 +x-2)(x 2 -1- 3y/2 - X 2 ) +2(2x- 3) V2 - X 2 

Tiếc là nó không phải lúc nào cũng âm vì bài toán này quá chặt. 

Còn với những bài lỏng hơn như thì chúng ta làm như sau : 

Ví dụ 2: Giải phương trình 

3x 3 + 6x — 1 + (8x + 1) VX 2 + 1 = 0 


17 



























Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Ta có: 

PT <=> — ịyx 2 + ĩ — 2x — 1 j ^2x 2 + X + 3 + (x + 4) VX 2 + 

Do đó, ta cần chứng minh / (x) = 2x 2 + X + 3 + (x + 4) \JX 2 + 1 > 0 

Ta tìm điểm rơi bằng cách lấy đạo hàm, ta được Xo — —0.2675918... 

nv lắ „. í W x2 + 1 + X + a) 

la cân lây: / (x) ——--- đê mât căn. 

Thế điểm rơi vào, ta được a —0.76759187 =>■ a = — 1 

... * „ , . (ựx^+ĩ + X — l) 2 „ ^ r ——— 

Tóm lại ta được / (x) — —- — -= X 2 + 2x + 2 + 5V X 2 + 1 > 0 

Ví dụ 3: Giải phương trình 

X 4 + X 2 + lOx — 19 + ( X 3 — 7x + 13) Vx 2 + X — 1 = 0 


Ta có: 


PT <=> (Vx 2 + X — 1 — 1 j ^\/x 2 + X — 1 + 2 j (x 2 — 2x + 7 + (x — 2) -\/x 2 + X — lj 

Do đó, ta cần chứng minh / (x) = X 2 — 2x + 7 + (x — 2) \/x 2 + X — 1 > 0 

Ta tìm điểm rơi bằng cách lấy đạo hàm, ta được Xo = 1.0845346... 

m. ,ắ„. í ( (Vx 2 + X - 1 + X + a) ẵ 

la cân lây: J (x) - - đê mât căn. 

Thế điểm rơi vào, ta được a ~ —2.207366... =>■ a = — 2 

(vx 2 + X — 1 + X — 2) 2 11— X 

2 = 2 


Tóm lại ta được / (x) 


Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa giải quyết được nó. Lấy điểm rơi chặt hơn với a = — ^ ta được: 


- . . 1/ /—^— ì -— , 5\ 2 35 \JX 2 + X — 1 

f ( x )~2 ự x +x-l + x-^J = g+ 2 - >0 

Ví dụ 4: Giải phương trình 

37 

X 2 — 6x + 4-- + (x — 4) \Jx + 1 = 0 
3 

Ngoài cách làm như trên, chúng ta cũng có thể viết nó dưới dạng tổng các bình phương bằng cách đặt 
t — \JX + 1 viết phương trình theo t và đưa về phương trình bậc 4. Cách phân tích phương trình bậc 4 
thành các tổng bình phương s.o.s tôi cũng đã giới thiệu qua rồi. 

Kết luận: 

1 -6x + y + (x-4)VÍTI=^+^^-yJ + ẳ(/ ĩ + ĩ ~l) +i>° 

Vẫn còn rất nhiều vấn đề để nói về phương pháp này. Nhưng có lẽ tôi không thể trình bày hết được trong 
topic này. Ví dụ như : 

Ví dụ 5: Giải phương trình 


(x — 1) VX 2 — 2x + 5 = X ^x 2 + 3x + 3 + 4V X 2 + lj + 1 


Cách 1: 


18 































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


prp (Vx' 2 -2x+5-2Vx' 2 +l) 

3x—l 

X [20 + 1 fVx 2 + ĩ + 0 + l) 2 Vx 2 -2x + 5 + 2\Jx 2 + Wx 2 - 2x + 5 + 7x 2 - Ax + 5] = 0 


Cách 2: 


PT 4» -ị (Vx 2 -2x + 5 - 2Vx 2 + 1 - X - 1) 

X {U\/x 2 — 2x + 5 + V\Jx 2 + 1 + T\/^ 2 + 1\0 2 — 2x + 5 + w) = 0 


Với 

: u = X 3 — X 2 + 2x — 2 

; V = X 3 — 2x 2 + 3x — 6 

< 

I T — —X 2 + X — 2 

w — —X 4 + 2x 3 — 5x 2 — 2x — 2 

Hy vọng trong bài post này, bạn đọc có thể sử dụng chiếc má.y tính bỏ túi của mình để giải quyết 
những bài toán liên quan đến phân tích thành nhân tử. Chuyên đề được viết trong 11 giờ (từ 18h đến 5h) 
nên không khỏi những sai sót. Mọi góp ý, thắc mắc vui lòng liên hệ tới SĐT: 096.573.48.93 hoặc Facebook: 
Bùi Thế Việt. 

Dưới đây là một số bài tập tự luyện để bạn đọc tham khảo. 


https: / / drive.google.com/file /d/0B27JsovgpmpLNXQ2S2E4ailHNz A / view 
https://drive.google.com/file/d/0B27JsovgpmpLQVZ4Z3dNbXVHcG8/view 

Tham khảo, chia sẻ xin ghi rõ nguồn Bùi Thế Việt (nthoangcute). Xin cảm ơn. 


19 

















